Good boy
Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần kí ức giữa đôi ta
Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về lạc bước cứ thế phôi pha
Con tim giờ không cùng chung đôi nhịp
Nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen
Vô tâm làm ngơ thờ ơ tương lai ai ngờ
Quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo sương mờ
Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay
In giọt lệ nhòe khóe mắt sầu cay
Bao hẹn thề tàn úa vụt bay
Trôi dạt chìm vào những giấc nồng say
Quay lưng chia hai lối, còn một mình anh thôi
Giả dối bao trùm bỗng chốc lên ngôi
Trong đêm tối bầu bạn cùng đơn côi
Suy tư anh kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao em rồi
Đốt sạch hết
Son môi hồng vương trên môi bấy lâu
Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu (đốt sạch hết)
Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu
Tương lai từ giờ như bức tranh em quên tô màu (đốt sạch hết)
Xin chôn vùi tên em trong đớn đau
Nơi hiu quạnh tan hoang ngàn nỗi đau (đốt sạch hết)
Dư âm tàn tro vô vọng phía sau
Đua chen dày vò xâu xé quanh thân xác nát nhàu
Chạy ngay đi, trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn
Chạy ngay đi, trước khi
Lòng hận thù cuộn từng cơn
Tựa giông tố đến bên ghé thăm
Từ nơi hố sâu tối tăm
Chạy đi, trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Yeah, buông bàn tay
Buông xuôi hi vọng buông bình yên (buông)
Đâu còn nguyên tháng ngày rực rỡ phai úa hằn sâu triền miên
Vết thương cứ thêm, khắc thêm, mãi thêm
Chà đạp vùi dập dẫm lên tiếng yêu ấm êm
Nhìn lại niềm tin từng trao giờ sao
Sau bao ngu muội sai lầm anh vẫn yếu mềm
Căn phòng giam cầm thiêu linh hồn cô độc em trơ trọi kêu gào xót xa
Căm hận tuôn trào dâng lên nhuộm đen ghì đôi vai đừng mong chờ thứ tha
(Ah, chính em gây ra mà
Những điều vừa diễn ra
Chính em gây ra mà, chính em gây ra mà
Những điều vừa diễn ra
Hết thật rồi)
Đốt sạch hết
Son môi hồng vương trên môi bấy lâu
Hương thơm dịu êm mê man bấy lâu (đốt sạch hết)
Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu
Tương lai từ giờ như bức tranh em quên tô màu (đốt sạch hết)
Xin chôn vùi tên em trong đớn đau
Nơi hiu quạnh tan hoang ngàn nỗi đau (đốt sạch hết)
Dư âm tàn tro vô vọng phía sau
Đua chen dày vò xâu xé quanh thân xác nát nhàu
Chạy ngay đi, trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn
Chạy ngay đi, trước khi
Lòng hận thù cuộn từng cơn
Tựa giông tố đến bên ghé thăm
Từ nơi hố sâu tối tăm
Chạy đi, trước khi
Mọi điều dần tồi tệ hơn
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái
Đốt sạch hết
Ohhh...
(Chính em gây ra mà, chính em gây ra mà)
Đốt sạch hết
Ohhh...
Haizzz...
Đừng nhìn anh với khuôn mặt xa lạ, xin
Đừng lang thang trong tâm trí anh từng đêm nữa
Quên đi, quên đi hết đi
Quên đi, quên đi hết đi
Thắp lên điều đáng thương lạnh giá ôm trọn giấc mơ vụn vỡ
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh (quên đi, quên đi, quên đi hết đi)
Cơn hận thù trong anh
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh
Ai khơi dậy cơn hận thù trong anh?
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh (quên đi, quên đi, quên đi hết đi)
Cơn hận thù trong anh
Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh
Ai khơi dậy cơn hận thù trong anh? (ai cô đơn rồi)
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái (ai cô đơn rồi)
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái (ai cô đơn rồi)
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái (ai cô đơn rồi)
Không còn ai cạnh bên em ngày mai
Tạm biệt một tương lai ngang trái